hftps:/thammymisstram.vn/ 


Tìm Hiểu Thời Gian Sản Phẩm Chăm Sóc Da Phát Huy 
Hiệu Quả 


Khi chọn mua mỹ phẩm, các chị em phụ nữ thường chọn những sản 
phẩm có công dụng cải thiện khuyết điểm trên da một cách nhanh nhất. 
Tuy nhiên, với từng loại mỹ phẩm, sẽ có thời gian nhất định để phát huy 
rõ công dụng. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc đúng cách, bạn cần biết rõ 
thời gian tối đa để các sản phẩm chăm sóc da phát huy hiệu quả — từ đó 
có những quyết định thay đổi mỹ phẩm một cách hợp lý nhất. Cùng tìm 
hiểu kỹ vấn đề này qua bài viết sau của Miss Tram — Natural Beauty 
Center nhé. 


1. Thời gian hiệu quả của mỹ phẩm các sản phẩm làm sạch da 


' 
Các sản phẩm tẩy trang có tác dụng làm sạch ngay tức thì 


Tẩy trang 


hftps:/thammymisstram.vn/ 


Với sản phẩm tẩy trang, công dụng chính là làm sạch lớp makeup và bã 
nhờn trên da nên thông thường sẽ có tác dụng ngay tức thì. Nếu khi sau 
khi tây trang, da bạn không có biểu hiện gì khó chịu như ngứa ngáy, khô 
căng thì sản phẩm tẩy trang này phù hợp với bạn. 

Sửa rửa mặt thông thường 

Theo chuyên gia da liễu, các loại sữa rửa mặt thông thường sẽ có tác 
dụng ngay lập tức. Cũng như sản phẩm tẩy trang, nếu da bạn bị khô 
căng ngay sau khi rửa mặt, chứng tỏ sản phẩm đó hoàn toàn không phù 
hợp. Còn nếu bạn cảm thấy da mặt mình mềm mịn bình thường, thì 
đương nhiên sản phẩm đó phù hợp với bạn. 

Sửa rửa mặt trị mụn 

Những dòng sữa rửa mặt có công dụng trị mụn, chứa thành phần 
salicylic acid và benzoyl peroxide — hai hoạt chất kháng viêm, trị mụn sẽ 
phát huy tác dụng trong vòng 2 tuần và nhận thấy được kết quả rõ rệt 
sau 3 tháng. Bởi vì đây là dòng sản phẩm rửa nên đương nhiên phải 
cần một khoảng thời gian để nhận thấy kết quả. 


Sữa rửa mặt trị mụn có hiệu quả rõ rệt sau 3 tháng sử dụng 
Ngoài ra, nếu trình trạng mụn của bạn khá nghiêm trọng thì nên sử dụng 
những sản phẩm điều trị chuyên dụng, chứ không nên chỉ trông chờ vào 


https:/thammymisstram.vn/ 


sữa rửa mặt trị mụn. Bởi dù sao, đây cũng chỉ là một sản phẩm làm 
sạch da — bạn không thể yêu cầu quá cao những công dụng ởi kèm. 


2. Thời gian các sản phẩm trị mụn phát huy tác dụng 

Các sản phẩm trị mụn chuyên dụng đều có chứa thành phần chính là 
salicylic acid và benzoyl peroxide (cũng giống như sữa rửa mặt trị mụn). 
Hai chất này sẽ kiểm soát lượng dầu nhòn tiết ra trên mặt cũng như có 
khả năng kháng viêm, kháng khuẩn hiệu quả. Việc trị mụn là một quá 
trình, tình trạng mụn sẽ có thiên hướng giảm dần và bắt đầu thấy hiệu 
quả sau 2 tuần sử dụng. 


Tùy vào tình trạng mụn đề các sản phẩm trị mụn phát huy tác dụng 
Theo các chuyên gia da liễu, trung bình cần 28 ngày để làn da hoàn 
thành một chu trình tái tạo. Vì vậy, đối với những tình trạng mụn nặng, 
bạn nên kiên trì điều trị bởi cần đến 4 — 6 tuần, làn da mới có cải thiện 
đáng kể. 

Đặc biệt, nễu sử dụng các sản phẩm trị mụn trong khoảng 3 tháng mà 
bạn không tìm thấy bất cứ sự thuyên giảm nào thì hãy thay thế bằng 
những sản phẩm khác nhé. 


hftps:⁄thammymisstram.vn/ 


3. Thời gian sản phẩm dưỡng trắng da đạt được hiệu quả 

Nếu muốn cải thiện độ trắng sáng của làn da thì các sản phẩm dưỡng 
trắng da có lẽ là lựa chọn hàng đầu của bạn. Với các hoạt chất làm 
trắng, kem dưỡng sẽ thắm sâu vào da và kích thích phát triển tế bào 
nhằm tái sinh làn da mới trắng sáng hơn. 


Sản phẩm dưỡng trắng da có hiệu quả sau 1-2 tháng sử dụng 

Thời gian để kem dưỡng trắng da phát huy tác dụng là từ 1-2 tháng, phụ 
thuộc vào rất nhiều yếu tố: thành phần trong sản phẩm dưỡng trắng, cơ 
địa da, chế độ chăm sóc và bảo vệ da của bạn. Vì vậy, ngoài việc sử 
dụng kem dưỡng trắng da bạn phải bôi kem chống nắng mỗi ngày và có 
chế độ ăn uống giàu vitamin để làn da được dưỡng trắng một cách hiệu 
quả. 

Hãy lựa chọn một sản phẩm làm trắng da chất lượng và kiên trì sử dụng 
hằng ngày để làn da được dưỡng trắng một cách an toàn và khỏe mạnh 
nhất. Đừng vội vàng mà lựa chọn những sản phẩm làm trắng cấp tốc 
kém chất lượng để khiến làm làn da tổn thương nhé. 


hftps:/thammymisstram.vn/ 


4. Thời gian các sản phẩm chống lão hóa phát huy tác dụng 


Các sản phẩm chống lão hóa da có hiệu quả sau 6-8 tuân sử dụng 

Ở độ tuổi 30, các sản phẩm chống lão hóa thường được tìm hiểu và sử 
dụng rất nhiều — với công dụng là duy trì độ trẻ trung và độ đàn hồi của 
làn da, giúp đầy lùi các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Các sản phẩm này sẽ 
cải thiện da từ bên trong và kích thích da sản sinh collagen nên cần rất 
nhiều thời gian để phát huy tác dụng. Thông thường, bạn cần từ 6-8 
tuần để cảm nhận làn da được cải thiện, căng khỏe; các vết nhăn bắt 
đầu mờ đi và làn da lấy lại được sức sống. 


5. Thời gian sản phẩm trị thâm nám, tàn nhang đạt hiệu quả 

Thông thường, những sản phẩm trị thâm nám và tàn nhan sẽ có tác 
dụng sau 2 —- 3 tháng sử dụng. Các vết thâm nám trên da thường do các 
tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời, vì vậy, nếu muốn sử dụng sản 
phẩm điều trị hiệu quả, bạn cần phải sử dụng kem chống nắng hằng 
ngày. 


hftps:/thammymisstram.vn/ 


Thời gian mỹ phẩm trị nám phát huy hiệu quả sau 2 -3 tháng sử dụng 

Bên cạnh đó, cần tây tế bào chết thường xuyên để thúc đầy quá trình 
sinh trưởng và đều màu của da. Và nếu sau 3 tháng mà tình trạng da 
của bạn không có biến chuyển thì bạn nên cân nhắc sử dụng sản phẩm 
điều trị khác nhé. 
Không phải cứ có hiệu quả nhanh là tốt, làn da chúng ta cũng cần thời 
gian để hấp thụ và phục hồi. Vì vậy, hãy chăm sóc da đúng cách và kiên 
trì với sản phẩm mình đã chọn để đạt hiệu quả tốt nhất. Còn nếu quá 
mốc thời gian mà bạn chưa thấy làn da tiến triển thì tốt nhất bạn nên đồi 
sản phẩm nhé. 


Nguồn bài: 
https://thammymisstram.vn/thoi-gian-san-pham-cham-soc-da-phat-huy-h 


LIÊN HỆ: 
Tổng Đài Tư Vấn: 1900 7018 


hftps:/thammymisstram.vn/ 


Điện Thoại: 0899 194 519 
Địa chỉ: 590/E4 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí 
Minh (Đối diện công viên Lê Thị Riêng). 


Email: info@)misstram.com 


